Vẽ mặt nhân vật hoạt hoạ 


www.vietphotoshop.com 


Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và 
www.vietphotoshop.com Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và 
phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với chúng tôi hoặc ít 
nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com 

Trong TUT này, tôi sẽ cố gắng đề giới thiệu cho bạn làm thế nào đề vẽ một gương mặt dạng anime một 
cách tổng quát nhất, vì vậy, bạn sẽ có những khái niệm về cách vẽ một khuôn mặt dạng anime và tỷ lệ 
của các phần trong khuôn mặt. Vì vậy, tôi tạm thời chia bài hướng dẫn này thành 5 phần: 

Phần 1 : Mắt cho nhân vật Anime 

Mắt là một phần quan trọng trong các đặc trưng của nhân vật theo phong cách Anime, chúng là phần biểu 
hiện cảm xúc của khuôn mặt và là phần làm cho mỗi nhân vật có sự khác biệt nhau đề có thề nhận diện 
được nhân vật đó. Vì vậy, việc vẽ mắt đúng là một điều hết sức quan trọng. Trong phần hướng dẫn vễ 
một khuôn mặt, tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để vẽ được đôi mắt theo phong cách Anime với nhiều 
trạng thái khác nhau. Nhiều web site khác, cũng chỉ cho bạn làm thế nào đề vẽ mắt của nhân vật nữ lớn 
mà thực sự không hướng dẫn bạn cách vẽ với các trạng thái khác của đôi mắt. Trong hướng dẫn này, tôi 
sẽ đề cập và hướng dẫn bạn vẽ nhiều loại mắt cho các nhân vật anime cả nam và nữ với nhiều sắc thái 
khác nhau. 

1. Mắt của nhân vật nữ: 

1.1. Cách 1: 

1. Chúng ta sẽ bắt đầu với những chi tiết cơ bản và phổ biến nhất cho việc vẽ mắt, đây là một con mắt 
nhân vật nữ lớn. Chúng ta sẽ vẽ một đường cong lên phía trên và đường nét hơi dày hơn ở phần cao 
nhất. Đây là con mắt bên phải nên bạn thấy là phần cuối của đường cong về bên trái cao hơn phần cuối 
của đường cong về bên phải. Phần trên cùng của con mắt sẽ không phải là một đường cong hoàn hảo. 


© Copyright 2004-2005 bantayden.com, All rights reserved. Ghi rõ nguôn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này. 


1 


Vẽ mặt nhân vật hoạt hoạ 


www.vietphotoshop.com 


Nó hơi có góc cạnh một chút. Một vài dạng mắt khác có đường cong phía trên cùng gần như hoàn hảo. 



www.bjnrtayỉlen.cữm 

2. Tiếp theo, bạn vẽ phần dưới của con mắt. Đề giúp bạn vẽ được phần dưới của con mắt, bạn hãy vẽ 2 
đường chéo mờ có điềm giao nhau bên dưới. Hãy bắt đầu vẽ đường chéo ngay tại phần rìa của phần 
trên của con mắt. Độ dốc của hai đường chéo này (hay hệ số gõ của chúng) sẽ quyết định độ lớn và độ 
rộng của con mắt bạn sẽ vẽ. Nếu bạn nhìn các hướng dẫn khác trên trang này, bạn sẽ thấy hệ số góc của 
các đường này rất đa dạng. Sử dụng các đường này như những đường định hướng, hãy vẽ phần thấp 
hơn của con mắt. Bạn nên cho dốc xuống về bên phải một chút và mỏng hơn ở góc bên phải này. 



3. Hãy xóa đường định hướng này và vẽ một hình ô van dài trong mắt. Một số nhân vật có các vòng tròn 
lớn cho tròng mắt, nhưng đối với nhân vật mà chúng ta đang vẽ, thì nó là các hình ô van. Bạn có thề điều 
chỉnh độ nét nếu nếu bạn thích. Hãy làm cho một phần hình ô van bị tối ở phần trên của con mắt. Với tất 
cả các loại mắt, các tròng mắt hoàn chỉnh hiếm khi được nhìn rõ ràng, một phần của nó luôn luôn bị che 
đi bởi phần đường viền của mắt. 


© Copyright 2004-2005 bantayden.com, Alt rights reserved. Ghi rõ nguôn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này. 


2 


Vẽ mặt nhân vật hoạt hoạ 


www.vietphotoshop.com 



www.banftayden.com 


4. Tiếp theo, vẽ một nét phác của điềm sáng của mắt. Mắt của các nhân vật Anime luôn cần được đánh 
bóng mềm mại. Nhân vật nữ Anime này có một bóng thực sự lớn và có nhiều vùng sáng. Hãy đảm bảo 
bạn chọn một nguồn sáng và gắn với nhân vật trong suốt toàn bộ bức tranh. Tôi phải đảm bảo hầu hết 
ánh sáng trên phần lớn bức tranh đến từ bên trái nếu không ánh sáng sẽ không nhất quán (trừ khi tôi sử 
dụng đa nguồn sáng, nhưng không phải trong bức tranh này). Vẽ hai hình ô van dài: một hình lớn về bên 
trái của con ngươi (cái này sẽ chồng lên con ngươi phác hoạ, như bạn nhìn thấy) và một hình ô van nhỏ 
hơn ở phía khác của con mắt. 



www.bdiiftayden.com 

5. Tiếp theo, vẽ con ngươi dưới các vầng sáng. Các điềm sáng này luôn luôn ở phía trên đỉnh; không bao 
giờ được vẽ con ngươi trên đỉnh của các vầng sáng. Hãy vẽ lông mi, với con mắt tôi đang vẽ, lông mi là 
một loạt các lông nổi ra khỏi phần trên bên phải của mắt. Hãy vẽ các lông mi này là các đường cong, nhìn 
chúng như đang tách ra khỏi con mắt, đừng vẽ các đường zic zac trượt ra khỏi con mắt của cô ta (nhân 
vật Anime nữ). Vẽ thêm cái mi mắt ở phần bên trái của con mắt. Hãy vẽ mỏng thôi, một đường cong bắt 
đầu từ phía trên của con mắt. 


© Copyright 2004-2005 bantayden.com, Alt rights reserved. Ghi rõ nguôn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này. 


3 


Vẽ mặt nhân vật hoạt hoạ 


www.vietphotoshop.com 



www.bantayden.com 


6. Bây giờ, tô bóng cho phần còn lại của con ngươi. Nó phải thật tối ở trên đỉnh, nhưng lại sáng hơn ở 
phần đáy. Bạn nên tạo ra sự khác nhau giữa phần sáng hơn của con ngươi và đồng tử sau khi bạn tạo 
bóng. Vẽ thêm lông mày cho cô ấy. Như trong bước đầu tiên, nét vẽ lông mày nên là một đường cong 
nhẹ và dày hơn ở trên đỉnh. Phần rìa của nó nên vẽ một nét rất mỏng, mềm mài ở phía ngoài và thẫm 
màu. Vẽ xong là xong gòi! 



www.bantayden.com 
1.2. Cách 2: 

1. Bây giờ, vẽ theo một phong cách khác (loại mắt khác), loại mắt này không phổ biến lắm. Con mắt này 
nhìn sẽ thanh mảnh hơn, tao nhã hơn nhiều và thực hơn. Nó được sử dụng trong nhiều nhân vật Anime 
và Manga quan trọng. Bắt đầu vẽ một đường cong dài, mảnh. Phần bên trái nên thấp hơn bến phải và nó 
nên cong đột ngột (như một nét móc) tại phần rìa cuối bên trái. 


© Copyright 2004-2005 bantayden.com, Alt rights reserved. Ghi rõ nguôn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này. 


4 


Vẽ mặt nhân vật hoạt hoạ 


www.vietphotoshop.com 



www.lỉaivtạy(len.cũfii 

2. Đề giúp bạn xác định được các cạnh và phần dưới của con mắt, hãy vẽ mờ hai đường định hướng 
chéo mờ xuất phát từ phần rìa của con mắt. Đừng làm giống như hướng dẫn trước, những đường này 
không quá dốc, mà có vẻ ngang hơn vì con mắt sẽ nhỏ hơn. Nhưng đừng làm quá ngang vì chắc là bạn 
không muốn nhân vật của bạn bị dị tật về mắt chứ (mắt bị lác đó nghe). Dùng hai đường định hướng này, 
vẽ đường dưới của con mắt. 



www.bantayclen.coni 


3. Xoá đi các đường định hướng và vẽ phác thảo con ngươi. Nếu không có mí mắt, thì con ngươi sẽ là 
một hình tròn hoàn hảo. Tuy nhiên, vì con ngươi được bao bọc bởi mí mắt, nên trên đỉnh và phần dưới 
của con ngươi sẽ bị ẩn đi. Con ngươi không nên nhỏ quá đến nỗi mà bạn có thể nhìn được hoàn toàn nó 
(trừ khi bạn muốn biểu đạt một cảm xúc riêng nào đó như sự tức giận hay ngạc nhiên, nhưng cái này tôi 
sẽ đề cập tới trong một phần khác). 


© Copyright 2004-2005 bantayden.com, Alt rights reserved. Ghi rõ nguôn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này. 


5 


Vẽ mặt nhân vật hoạt hoạ 


www.vietphotoshop.com 



vuww.banrtayderLCGm 

4. Tiếp theo, vẽ các vầng sáng trên con ngươi. Hãy bố trí các vầng sáng này tương tự trong phần hướng 
dẫn trước, nhưng cũng như bản thân con ngươi, các vầng sáng phải nhỏ hơn nhiều và tròn hơn. Vẽ mí 
mắt phía trên đường cao nhất của mắt. 



www.hantạyderLcom 

5. Vẽ lông mày và tạo bóng phần còn lại của con ngươi. Nhớ vẽ đồng tử bên dưới các vầng sáng và cho 
nó nổi bật trên phần còn lại của mắt một chút. 



www.baivtayden.com 


6. Đây là một trong số rất nhiều các loại mắt nhân vật nữ mà bạn có thề vẽ với cùng một phương pháp. 
Hãy cố gắng đề hiểu về sự khác nhau giữa mỗi loại mắt cũng như đặc điềm tương tự nhau của chúng. 
Qua việc thay đổi bóng và sự cân xứng giữa chúng, phần đường viền phía trên của con mắt luôn luôn 


© Copyright 2004-2005 bantayden.com, Alt rights reserved. Ghi rõ nguôn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này. 


6 



Vẽ mặt nhân vật hoạt hoạ 


www.vietphotoshop.com 


dày hơn, luôn luôn có nhiều lớp bóng của con ngươi, ... Một số hình ảnh được vẽ phác khá nhanh nên 
chúng hơi bần một chút, nhưng tôi hy vọng là chúng vẫn rất hữu dụng cho bạn! 



www.foantaytlen.corn 


2. Mắt của nhân vật nam: 

■ 

2.7. Cách 1: 

1. Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ mắt của một số nhân vật nam. Các nhân vật nam đôi khi không được các 
hoạ sỹ thiết kế chú ý, vì nhiều hoạ sỹ có thề gặp một số vấn đề nhất định trong quá trình vẽ. Đề vẽ chúng 
không thật sự khó, nhưng cũng có một vài điểm khác biệt. Hầu hết các mắt nam mỏng hơn và hẹp hơn 
mắt nhân vật nữ, tuy nhiên cũng có một vài trường hợp ngoại lệ. Đây là một con mắt cụ thề hẹp hơn 
nhiều so với mắt nữ, không mỏng đến mức đề nhìn biến nhân vật thành một người đáng nghi, nhưng vẫn 
có một đường cong mờ. Phần rìa nên cong hướng vào trong một chút ở phía bên trái. 


© Copyright 2004-2005 bantayden.com, Alt rights reserved. Ghi rõ nguôn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này. 


7 



Vẽ mặt nhân vật hoạt hoạ 


www.vietphotoshop.com 



www.hariftaytlen.cũni 

2. Hãy vẽ hai đường chéo mờ, bắt đầu từ phần rìa của đường phía trên, để giúp bạn xác định được phần 
dưới của con mắt. Các đường này hầu như vuông góc với nhau. Đừng vẽ chúng quá dốc hoặc quá nằm 
ngang, nếu không con mắt sẽ có vẻ rời rạc. Vẽ đường thấp hơn của con mắt, nhớ dùng các đường chỉ 
dẫn đề định hướng cho chúng. 



www.lỉarrtayỉlen.cũm 


3. Xoá các đường chỉ dẫn và vẽ con ngươi. Con ngươi là một đường tròn hoàn hảo, nhưng nó cũng bị 
bao phủ bởi mí mắt. Đừng vẽ con ngươi nhỏ đến mức bạn nhìn thấy toàn bộ nó (trừ khi bạn cố diễn tả 
nhân vật dang có một cảm xúc mạnh như ngạc nhiên hoặc tức giận, bạn có thề xem kỹ hơn trong phần 
Cảm xúc của nhân vật). 



www.baiĩtay(len.cũni 


© Copyright 2004-2005 bantayden.com, Alt rights reserved. Ghi rõ nguôn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này. 


8 


Vẽ mặt nhân vật hoạt hoạ 


www.vietphotoshop.com 


4. Các nhân vật nam cũng có các vầng sáng trong mắt của họ, chúng thường không lớn hoặc rõ ràng. Vẽ 
một hình ô van cho vầng sáng về phần bên trái của mắt và một phần nhọn khác ở phần bên phải. 



www.bantrtyden.cccn 


5. Vẽ một con ngươi bên dưới các vầng sáng và tô bóng cho nó với màu sẫm, nhất là khi nhân vật có một 
đôi mắt màu đen. Vẽ mí mắt và lông mi. Nhân vật nam thường có lông mày sẫm màu hơn và cũng dày 
hơn, bạn đừng vẽ chúng quá mỏng. Điều này không khó, phải không? Đừng lo lắng nếu con mắt bạn vẽ 
trông có vẻ hơi “nữ tính”, đôi khi rất khó để nói đâu là mắt của nhân vật nữ hay nhân vật nam. Một vài loại 
mắt khác có thề có sự tráo đổi và có thề sử dụng không cho giống nào. 


www.bantayden.cũm 



2.2. Cách 2: 

1 . Một cặp mắt hẹp, mảnh thường (nhưng không phải luôn luôn) có liên hệ với một nhân vật có dảng vẻ ủ 
ê, nhiền ngẫm hay nham hiềm. Những kẻ hung ác thường có con mắt hẹp, nhưng không phải tất cả mọi 
nhân vật với đôi mắt như thế là nhân vật phản diện. Đề vẽ loại mắt này, batứ đầu với một đường cong 
dài. Chú ý rằng đường cong này thấp về bên trái hơn bên phải. 


© Copyright 2004-2005 bantayden.com, Alt rights reserved. Ghi rõ nguôn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này. 


9 


Vẽ mặt nhân vật hoạt hoạ 


www.vietphotoshop.com 



www.lỉaivtạy(lenxủni 


2. Tiếp theo vẽ hai đường định hướng từ phần rìa của phần trên của con mắt. Góc mà 2 đường này tạo 
với nhau khác với các góc trong 3 phần hướng dẫn trước, đường bên trái ngang hơn nhiều so với đường 
bên phải. Vẽ phần dưới của con mắt dùng các đường hướng dẫn này. Nó nên là một đường cong, hơn là 
một đường thẳng đề cho toàn bộ con mắt có vẻ như môt hình ô van dài và nhọn. 



3. Xoá các đường và vẽ con ngươi. Con ngươi sẽ bị bao phủ bởi phần trên của mí mắt. Nếu không có mí 
mắt, con ngươi nên vẽ một hình tròn hoàn hảo. Làm dày các đường phía bên phải của mắt. 



www.bairtạy(lenxũm 


4. Vẽ các vầng sáng và mí mắt ở phần trên đỉnh của mắt. 


© Copyright 2004-2005 bantayden.com, All rights reserved. Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này. 1 0 


Vẽ mặt nhân vật hoạt hoạ 


www.vietphotoshop.com 



www.bantoyden.corn 

5. Hoàn tất vẽ mắt với việc bổ sung thêm đồng tử và bóng cho con ngươi, và nhớ vẽ thêm lông mày. Các 
nét vẽ của bạn nên mềm mại và có màu sẫm. Xong gòi! 



www.l)antaytlen.coni 


6. Đây là một bộ mẫu các con mắt nam nhân vật. Chú ý là một vài cái có thề không phù hợp nếu bạn sử 
dụng làm mắt cho nhân vật nữ, sự khác nhau giữa hai giới luôn luôn không rõ ràng, đặc biệt là mắt của 
trẻ con. Hầu hết các mẫu mắt này hẹp hơn mắt nữ và phần trên của mắt cũng không dày. Các nhân vật 
nam không phải luôn có các vầng sáng trong mắt nhưng tôi có thề vẽ chúng thế nào cũng được! 



3. Mắt trái và mắt phải: 


© Copyright 2004-2005 bantayden.com, All rights reserved. Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này. 1 1 





Vẽ mặt nhân vật hoạt hoạ 


www.vietphotoshop.com 


Một khi bạn đã vẽ xong con mắt bên phải, bạn chắc chắn muốn vẽ tiếp con mắt bên trái. Tất cả những gì 
bạn phải làm là vẽ một hình ảnh phản chiếu chính xác của cũng con mắt đó. Việc đặt con mắt thứ hai 
cũng đòi hỏi sự tinh tế. Mắt của các nhân vật Anime, mặc dù không có vấn đề gì về loại mắt, nhưng phải 
luôn luôn được vẽ để độ dài của mẳt có một khoảng cách nào đó. Khoảng cách có thể gần hay hơi xa 
một chút nhưng độ dài của mắt là một phép đo tốt. 



www.bạnítạydeíỊ.com 

Bạn hầu như không phải chỉ luôn vẽ khuôn mặt của nhân vật nhìn trực diện với bạn, vì vậy, bạn sẽ cần 
biết sắp xếp các con mắt với các góc độ khác nhau. Trong phần vẽ đầu của hướng dẫn vẽ khuôn mặt bạn 
sẽ thấy là tôi đã dùng các đường định hướng cong đề xác định nơi tôi sẽ đặt con mắt. Hãy luôn vẽ các 
đường định hướng đề giúp bạn xác định vị trí của các con mắt cho đến khi bạn thực sự vẽ tốt và không 
cần đến chúng nữa. Bạn không muốn các con mắt bị lệch ra khỏi tâm, hãy chú ý trong bức tranh này, con 
mắt bên phải nhỏ hơn và phẳng hơn con mắt bên trái vì nó nhìn xa hơn từ phía bạn. 



www.Lhiiưayden.cũfn 


Đây là hình ảnh của một cái đầu bị nghiêng theo một hướng khác. Trong bức tranh này, mắt bên trái nhỏ 


© Copyright 2004-2005 bantayden.com, All rights reserved. Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này. 1 2 


Vẽ mặt nhân vật hoạt hoạ 


www.vietphotoshop.com 


hơn mắt bên phải. Cả hai mắt vẫn theo một đường cong của khuôn mặt. Các mắt không được sắp xếp 
một cách đúng đắn nên nhìn có vẻ hơi luộm thuộm, vì thế, nhớ phải cẩn thận. 


/ 



© Final Fantasy - www.bantayden.com 


© Copyright 2004-2005 bantayden.com, All rights reserved. Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này. 1 3 


